Kinh nghiệm mua camera an ninh ngoài trời tốt 
nhât bạn nên biêt 


Camera an ninh ngoài trời là gì? 

Camera an ninh ngoài trời là thiết bị camera thông minh dùng để quan sát, theo dõi và giám sát 
an ninh khu vực, được thiết kế chuyên dụng lắp đặt tại các khu vực ngoài trời. Thiết bị có thể 
chống chọi với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa gió, nắng nóng, mật độ bụi bẩn 
cao... Các sản phẩm camera trong nhà không có hoặc hạn chế khả năng này. 


Phân biệt camera ngoài trời và camera trong nhà? Khi nào nên sử dụng Camera ngoài trời? 


Lợi ích của việc lắp đặt camera an ninh ngoài trời là gï? : 
Camera an ninh ngoài trời được rất nhiêu người yêu thích, đặc biệt là trong cuộc sông hiện đại 
ngày nay. Bởi thiệt bị này mang lại rất nhiêu lợi ích cho người dùng cụ thê như sau: 


- Hạn chế trộm cắp: Lắp đặt camera ngoài trời giúp giảm ý định và mong muốn phạm tội của kẻ 
xấu. Do đó ngăn chặn hành vi trộm cắp vặt không cần thiết. 

- Giám sát mọi di chuyển: Thông qua thiết bị camera bạn dễ dàng kiểm soát hoạt động kinh 
doanh, doanh nghiệp của công ty và quản lý được cách thức làm việc của nhân viên, năng suất 
và tiên độ công việc của nhân viên. Công nhân,... mà không cân trực tiêp có mặt tại cửa hàng, 
công ty, văn phòng. 


- Bảo vệ khu vực cấm đảm bảo an toàn: Tại một số khu vực quan trọng của công ty yêu cầu 
cao về an ninh nên việc lắp đặt camera ngoài trời là vô cùng quan trọng. Giúp bạn dễ dàng 
kiêm soát sự ra vào của người lạ, nhân viên trái phép trong khu vực. 


- Cải thiện chiến lược kinh doanh: Với camera an ninh ngoài trời, bạn có thể cải thiện và phát 
triển chiến lược kinh doanh của mình. Có thể áp dụng cho các loại hình kinh doanh khác như 
cho thuê phòng trọ, nhà trẻ... Giúp người thuê yên tâm trong khu vực của mình, giúp phụ 
huynh quản lý con cái, theo dõi hoạt động của con cái trong trường học. 

tfps ://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/kinh-nghiem-mua-camera-an-ninh-ngoai-troi-tot-nhat-ban- 


nen-biet/1 7004360 
#cameraamninhngoaitroi 
#homecameraviettel 


